22. Kinh ĐẠI NIỆM XỬ 
(Mahà Satipatthàna-sutta) 


Như vậy, tôi nghe : 


1, Một thời nọ, Thế Tôn trú ngụ 
Tại Câu Lâu — Ku-Rú (7) cũng là 
Thành Kam-Ma-Sá-Tham-Ma (2) 
( Tức là đô thị Kiếm-Ma-Sắt-Đàm ) 
Đức Kiều-Đàm (3J/Thế Tôn Đại Giác 
Triệu tập các Phích-Khú ( Tỷ Kheo ) (4) 
Ngài gọi : “ Này các Tỷ Kheo !” 
Các vị Phích-Khú vâng theo tức thời , 
Rồi lăng nghe những lời của Phật : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Duy nhất con đường 
Đưa đến thanh tịnh vô lường 
Đưa chúng sinh vượt sầu thương ngập tràn 
Diệt khổ ưu , khóc than, uất ức 
Diệt khổ thân, trừ dứt khô tâm 
Chứng ngộ Niết Bàn cao thâm 
Bốn Niệm Xứ ấy, phải cần hiểu ngay : 
VỊ Tỷ Kheo ở đây tu tập 
*- Phải như thật “ Quán Thân trên thân ” 
Chánh niệm, tỉnh giác, tỉnh cần 
Tham ưu chế ngự, muôn phần tịnh yên . 


(1) : Xứ Kuru ( Câu-Lâu ). 

(2) : Đô thị Kammàssadhamma ( Kiềm-ma-sắt-đàm ). 

(3) : Đức Phát thuộc giòng Thích-Ca ( Sakya ), họ Ngài là 
Gotamna ( Cô-Đàm hay Kiêu-Đàm ). 

(4) : Bhikkhu ( Tỳ-Khưu hay Tỷ-Kheo, nghĩa là Khát sĩ ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH - 434 


* Rồi đến Quán Thọ trên các thọ 
Luôn tỉnh giác và có tinh cần 
Chế ngự tham ưu tự thân . 
* Quán Tâm trên chính tâm, cần nhiệt tâm 
Luôn tỉnh giác và thầm chánh niệm 
Đề chế ngự, dứt điểm ưu tham. 
* Quán Pháp trên các pháp trần 
Chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần, nhiệt tâm 
Để chế ngự ưu tham các thứ. 
Đó là Bốn Niệm Xứ cần theo . 
Hãy nghe, này các Tỷ Kheo Ì 
Thế nào là quán thân đều trên thân 2 


2. Các Tỷ Kheo ! Tinh cần Phích-Khú 
Đến khu rừng, đại thụ, nghĩa trang 
Hay ngôi nhà trồng bỏ hoang 
Kiết già ngồi thắng lưng, an trú liền 
Tâm chánh niệm, hoàn toàn tỉnh giác 
Trong giây lát, biết tự thở vào (¡) 
Tỉnh giác thở ra thế nào (/) 
Cũng đều nhận biết đuôi đầu, tuệ tri. 
Với tuệ tri, biết mình đang thở 


*- Kinh NIỆM X Ứ( Safipafthàna-sutta ) có 4 đề mục quán niệm 
( anupassanà ) : 
- Quán Thân ( bắt tịnh ) hay Niệm Thân ( Kàyànupassanà ). 
- Quán Thọ ( thị khổ ) hay Niệm Thọ ( Vedanànupassanà ). 
- Quán Tâm ( vô thường ) hay Niệm Tâm ( Citànupasanà ). 
- Quán Pháp ( vô ngã ) hay Niệm Pháp ( Dhammànupassanà ). 
(1) : Niệm hơi thở (Ànàpànasati ) : 

- Chứng nghiệm trọn vẹn tiễn trình của hơi thở ( sabakàyapafisam- 
vedi). — Làm lắng dịu tiền trình của hơi thở ( passambhayam 
kàyasamkhàram ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 435 


Đang thở vào , đang thở ra đây 
Thở vào ngắn , thở vào dài 
Thở ra ngăn, thở ra dài — lâng lâng . 
Tập “ cảm giác toàn thân ” tôi thở 
Tôi thở vào , tôi thở trở ra 
Vị ấy tập thở vào , ra 
“Thân hành an tịnh ” thở ra, thở vào . 
Các Tỷ Kheo ! Như sau thí dụ : 
Người thợ quay & đệ tử thợ quay 
Tuệ tri thiện xảo đủ đầy 
Quay dài, quay ngắn biết ngay tức thì 
Khi quay dài hay khi quay ngăn 
Biết chắc chắn dài, ngắn lúc này . 
Cũng vậy, Tỷ Kheo biết ngay 
Nhờ tuệ tri, biết thở đài & ngắn đây 
Hay biết rày : thở vào & ra khác 
Thở ra & vào “ cảm giác toàn thân '. 
Vị ấy thực tập lần lần 
' Thân hành an tịnh ? thở dần vào & ra . 
Vị ấy sống quán ra thân ấy 
Trên nội thân hay trải ngoại thân 
Hay cả nội thân & ngoại thân 
Quán tánh sinh khởi (7) trên thân, mọi phần 
Hay quán tánh trên thân tận diệt (2) 
Hoặc quán tánh sanh & diệt thân đây . 
An trú chánh niệm như vây : 
“ Có thân đây ”, hy vọng ngay hướng về 


(1) : Quán niệm bản chất (pháp) sinh khởi ( samudayadhamma ). 
(2) : Quán niệm bản chát (pháp) hoại diệt ( vayadhamma ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 436 


Về chánh niệm và về chánh trí 
Không nương ỷ, không chấp trước nơi 
Mọi vật gì ở trên đời . 
Tỷ Kheo như vậy quán thời trên thân . 
3... Các Tỷ Kheo ! Tinh cần Phích-Khú 
Khi bước đi, biết đủ : Tôi đi (2) 
Hay khi đứng, ngồi, nằm - thì 
Tuệ trì biết rõ hành vi mình làm. 
Quán thân trên nội thân, tự thấy 
Hay vị ấy quán trên ngoại thân 
Hay cả nội thân, ngoại thân 
Quán tánh sinh khởi trên thân, mọi phần 
Hay quán tánh trên thân tận diệt 
Hoặc quán tánh sanh & diệt thân đây . 
An trú chánh niệm như vây : 
“ Có thân đây ”, hy vọng ngay hướng về 
Về chánh niệm và về chánh trí 
Không nương ỷ, không chấp trước nơi 
Mọi vật gì ở trên đời . 
Tỷ Kheo như vậy quán thời trên thân . 
4. _ Các Tỷ Kheo ! Bước chân lui, tới 
VỊ Phích-Khú nhờ bởi tuệ tri 
Biết rõ là mình đang đi (2) 
Khi tay co duỗi , tuệ tri làm gì 
Khi mang bát, mặc y, ăn. uông 
Nếm, nhai, nuốt hay muốn vệ sinh 
Nằm, ngồi, đi, đứng, nghe, nhìn (2) 
Tắt cả hành động của mình biết ngay . 


(1) : Quán niệm các oai nghỉ của Thân ( lriyàpatha ). 
(2) : Quán niệm sự hay biết ( Catusampajamnà ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH _ 437 


Sống quán thân như vây an tĩnh 
Là quán thân trên chính nội thân 
Hay quán thân trên ngoại thân 
Hay quán cả nội & ngoại thân, hai phần 
Sống quán tánh trên thân sanh & diệt 
“ Có thân đây ”, tự biết điều này 
An trú chánh niệm như vầy 
Hy vọng hướng đến thắng ngay một bề 
Về chánh niệm và về chánh trí 
Không nương ý, chấp trước vật gì . 
Quán thân trên thân tức thì 
Tỷ Kheo vị ấy tuệ tri rõ liền . 


s... Các Tỷ Kheo ! Cần chuyên Phích-Khú 
Quán sát thân đầy đủ mọi phần 
Từ đỉnh đầu tới bàn chân 
Lớp da bao bọc vô ngần uế dơ (7) 
Vật bắt tịnh chực chờ bài tiết 
Tóc, lông, móng, răng, thịt, gân, da 
Xương, thận, tủy, phối, ruột g1Ià 
Tim, gan, lá lách, máu và mô hôi 
Hoành cách mô và rồi đàm, mật 
Mở, nước mắt, nước miếng, mủ, phân 
Ruột non, nước tiêu .. vân..vân.. 
* Giống như bao lớn là thân thê này 
Hai đầu trống , đựng đây thứ có : 
Gạo, lúa, mè, đậu đỏ, đậu xanh . 
Một người đôi mắt tinh anh 
Trút bao quan sát, thấy nhanh mọi bề : 


(1) : Quán tưởng tính cách ô trược của Thân 
( Patikkulammnamasikàra ) . 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIÊM XỨ MLH - 438 
Đây hạt lúa, gạo, mè và đậu . 
Cũng như vậy, hiểu thấu thân này 
Tỷ Kheo vị ấy thấy ngay 
Băm hai thể trược chất đây trong thân . 
Vật uề trược muôn phần đáng chán 
Vị ấy quán thân trên nội thân 
Hay quán thân trên ngoại thân 
Hoặc sống quán nội & ngoại thân, hai phần . 
Sống quán tánh trên thân sinh & diệt, 
“ Có thân đây ”, tự biết điều này 
An trú chánh niệm như vầy 
Hy vọng hướng đến thắng ngay một bề 
Về chánh niệm và về chánh trí 
Không nương ỷ, chấp trước vật gì 
Quán thân trên thân tức thì 
Tỷ Kheo vị ấy tuệ tri rõ liền . 
6. Các Tỷ Kheo ! Cần chuyên Phích-Khú 
Quán thân này về đủ hạn phân : 
Tứ đại (7) chất chứa trong thân 
Địa đại, thủy đại và phần hỏa, phong 
Cả chỉ tiết ngoài trong tứ đại . 
Như hình thái của thí dụ đây : 
Một đồ tế thiện xảo này 
Giết bò, ngồi cắt chia ngay giữa đường 
Phân biệt xương, thịt, da... các thứ. 
Cũng như vậy, Phích-Khú vị này 
Quán sát về thân mình đây 
Đắt, nước, lửa, Ø1Ó (7), rõ ngay mọi bề 


(1) : Quán tưởng về Tứ Đại ( Catudhàtumnanasikàra ) gỗm 
Đát, Nước, Lửa, Gió ( Pathavi, Apo, TeJjo, Vàya ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 439 Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 440 


Về vị trí và về sắp đặt Quán đầy đủ diễn biến tử thi 
Phân tứ đại có mặt trong thân Quăng bỏ nghĩa địa - nh tỳ 
Hỏa đại , phong đại xoay vân BỊ kên kên, quạ ...tức thì xé ăn 
Địa đại, thủy đại — quán thân như vây . Hay diêu hâu, giả can, chó đói 
7. Các Tỷ Kheo ! Trình bày điểm khác Loài côn trùng các loại rỉa qua 


Tỷ Kheo quán thân ây ra : 
Thân này tánh chất chúng là như đây 
Bản chất là như vầy, chắng khác 
Không vượt thoát khỏi tánh chất này . 


VỊ Phích-Khú quan sát thây ma (¡) 
Quăng bỏ nghĩa địa , rừng xa 
Một ngày, cho đèn hai, ba, bốn ngày 
Thi thể này trương phông xanh xám 


Rồi rả nát, giòi bám, thôi tha. 9, Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 
Tỷ Kheo quán thân ấy ra : Một quán tưởng khác trình bày tiếp theo : 
“ Thân này tánh chất chính là như đây , Vị Tỷ Kheo vẫn thường quán sát 
Bản tánh là như vầy, chăng khác Về diễn tiễn của các tử thi 
Không vượt thoát khỏi tánh chất đây ”. Quăng bỏ nghĩa địa - nhị tỳ 


Đã bị muôn thú tức thì xé ăn 
Xương còn gân nên còn liên kết 
Còn dính máu nhưng hết thịt rồi 
Hay còn dính thịt ít thôi 
Hoặc không còn máu, thịt nơi thây này. 
Nhiều tử thi lâu ngày đã chết 
Bộ xương không liên kết với nhau 
Rải rác xương chân, xương đầu 
Xương mông, xương sống, sọ đầu, Xương tay 
Xương bả vai hay xương bắp về 
Bàn tay, chân còn đề đốt xương . 


Như vậy, Tỷ Kheo vị này 
Dùng tử-thi-quán nhiều ngày, nghiệm ra 
Vị ấy sống quán qua thân ấy 
Trên nội thân hay trải ngoại thân 
Hay cả nội thân, ngoại thân 
Quán tánh sinh khởi trên thân mọi phần 
Hay quán tánh trên thân tận diệt 
Hoặc quán tánh sinh & diệt thân đây . 
An trú chánh niệm như vây : 
: Có thân đây ”, hy vọng ngay hướng về 
Về chánh niệm và về chánh trí 


Không nương ở, không chấp trước nơi Tỷ Kheo quan sát, thấy tường : 
Mọi vật gì ở trên đời Thân này tánh chất chúng thường như đây 
Tỷ Kheo như vậy quán thời trên thân . Bản chất là như vầy, chắng khác 
s... Các Tỷ Kheo ! Tinh cần Phích-Khú Không vượt thoát khỏi tánh chất này . 


10. Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 


(1) : Quán tưởng chí loại tử thi ( Navasìvathikàpabba ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH - 441 


Một quán tưởng khác trình bày tiếp theo : 
Vị Tỷ Kheo vẫn thường quán sát 
Về diễn tiễn của các tử thi 
Quăng bỏ nghĩa địa - nhị tỳ 
Chỉ toàn xương trắng, còn gì nữa đâu ! 
Đống xương khô trăng mầu vỏ ốc 
Trải nhiều năm xám mốc, mục xương 
Tỷ Kheo quan sát, thấy tường : 
Thân này tánh chất chúng thường như đây 
Bản chất là như vầy, chẳng khác 
Không vượt thoát khỏi tánh chất đây . 
Như vậy, Tỷ Kheo vị này 
Dùng tử-thi-quán nhiều ngày, nghiệm ra, 
Vị ấy sống quán qua thân ấy 
Trên nội thân hay trải ngoại thân 
Hay cả nội thân, ngoại thân 
Quán tánh sinh khởi trên thân mọi phần 
Hay quán tánh trên thân tận diệt 
Hoặc quán tánh sinh & diệt thân đây . 
An trú chánh niệm như vây : 
. Có thân đây ”, hy vọng ngay hướng về 
Về chánh niệm và về chánh trí 
Không nương ở, không chấp trước nơi 
Mọi vật gì ở trên đời 
Tỷ Kheo như vậy quán thời trên thân . 


II. Các Tỷ Kheo ! Tỉnh cần Phích-Khú 
“ Quán Thọ trên các thọ ” thế nào ? 
Ở đây , khi cảm thọ vào 
Lạc thọ , cảm giác ra sao , biết là : 
* “Tôi cảm giác đây là lạc thọ ” 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 442 


Hay cảm giác khổ thọ , biết ngay : 
“Tôi cảm giác khổ thọ đây ” 
Bắt khô bắt lạc thọ này đến nơi 
“ Bất khổ & lạc thọ , thời tôi có ” 
Khi cảm giác lạc thọ thuộc về 
Vật chất ; thì biết một bề : 

“ Lạc thọ vật chất ”¡), vẫn đề biết ngay . 
Hay : “ Lạc thọ tôi nay cảm giác 
Không thuộc về vật chất ”2), rõ thông . 

Cảm giác khổ thọ cũng đồng 
Thuộc về vật chất hay không thuộc về 
Đều biết rõ mọi bề cảm giác 
Hay Bất khổ bắt lạc thọ đồng 
Thuộc về vật chất hay không 
Biết rằng :“ Tôi cảm giác ...” trong loại nào . 
Vậy nói vào Tỷ Kheo vị đó 
Quán thọ trên nội thọ cần chuyên 
Quán thọ trên ngoại thọ liền 
Hay quán nội & ngoại thọ lên tức thì 
Tánh sinh khởi quán trên các thọ 
Tánh diệt tận các thọ quán ngay 
Hay quán sinh & diệt thọ này 
“ Có thọ đây ”, an trú ngay niệm lành 
Với hy vọng hướng nhanh chánh trí 
Và chánh niệm .. Rồi vị Tỷ Kheo 
Sống không chấp trước, không theo 
Một vật gì đó dính đeo trên đời . 


(1) : Thọ lạc, thọ khổ hay thọ vô ký ( không khổ không lạc ) 
hay Thọ trần tục ( thuộc. về vật chất - Sàmisa ). 
(2) : Thọ phi trá.n tục ( không thuộc về vật chát : Niràmisa ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 443 


Các Tỷ Kheo ! Vậy thời vị đó 
Quán Thọ trên các thọ như vầy . 


l Thế nào Phích- Khú VỊ này 
Quán Tâm nghiêm cần và rày nhận chân : 
Tâm có tham biết rằng tham đó () 
Tâm không tham biết rõ không tham 
Tâm sân hay không sân tâm 
Tâm si hay chắng si lầm , biết ngay 
Tâm thâu nhiếp, biết rày thâu nhiếp 
Tâm tán loạn, biết kịp tâm này 
Tâm quảng đại cũng biết rày 
Tâm không quảng đại, biết ngay không lầm . 
Tâm hữu hạn hay tâm vô thượng 
Tâm có định , tâm chẳng định xong 
Với tâm giải thoát hay không 
Tắt cả tâm ấy thảy đồng biết ngay. 
Tỷ Kheo quán đủ đầy tâm ấy 
Trên nội tâm hay trải ngoại tâm 
Hay cả nội tâm & ngoại tâm 
Quán tánh sinh khởi trên tâm mọi phần 


Hay quán tánh trên tâm tận diệt 
Hoặc quán tánh sinh & diệt tâm đây , 
An trú chánh niệm như vây : 
“ Có tâm đây ”, hy vọng ngay hướng về 
Về chánh niệm và về chánh trí 


(1) : Niệm Tâm :Tham (ràga), sân (dosa), sỉ (moha), loạn động 
(vikhifta), quảng đại ( phát triên cao thượng : mahagga1a), 
không quảng đại (amahaggata), hữu hạn ( sanuffara), tâm vô 


thượng (anuttara), tâm định (samàhia), không định (asamàhira), 


tâm giải thoát (vùnutta), không giải thoát (avunu1ta). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 444 


Không nương ỷ, không chấp trước nơi 
Mọi vật gì ở trên đời 
Tỷ Kheo như vậy quán thời trên tâm . 
13. Các Tỷ Kheo ! Hành thâm đây đủ 
VỊ Phích-Khú quán pháp ra sao ? 
- Quán pháp trên các pháp ˆ nào ? 
Vi ấy quán pháp đối vào tự thân 
Năm triền cái : Hận sân, tham dục (¡) 
Trạo hồi hoặc hôn trầm thụy miên 
Hoài nghi, ngờ vực tiếp liền 
“Quán pháp trên các pháp ˆ chuyên hằng ngày . 
Các Tỷ Kheo ! Biết ngay thằng thúc 
*_Từ nội tâm Tham dục nỗi lên 
Tuệ tri, vị ấy biết liền : 
° Tôi có tham dục dây lên trong lòng ” 
Không tham dục cũng đồng nhận biết . 
— Dục chưa sinh nay thiệt đang sinh , 
— Còn với tham dục đã sinh 
Nay được đoạn diệt, tự mình biết ngay, 
—_ Với tham dục đã rày đoạn diệt 
Không sinh nữa, cũng biết rõ ràng . 
*- Nội tâm Sân hận ngập tràn 
Biết liền : “Tôi có sân đang trong lòng ° 
Hay “ Nội tâm tôi không sân hận ˆ 
— Chưa sân hận, nay nó đang sinh, 
— Và với sân hận đã sinh 


(1) : Năm Triên Cái ( Nìvarana ) : Tham dục ( kàmacchanda ), 

Sân hay oán ghét ( vyàpàda ), Hôn trầm thụy miên hay dã dượi 
( thìna-middha), Trạo hối (trạo cử hay phóng dật lo âu): uddhacca 
kukkucca ), Hoài nghỉ ( vicikicchà ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 445 


Nay được đoạn diệt, tự mình biết ngay, 
—_ Với sân hận đã rày đoạn diệt 
Không sinh nữa, cũng biết rõ liền . 
*- Nội tâm hôn trầm thụy miên 
Tuệ tri nhận biết : “Hiện tiền nội tâm 
Đang hôn trầm thụy miên - TIgỦ gục . 
Biết rõ lúc không có hôn trầm. 
Hay là biết rõ nội tâm 
— Chưa sinh, nay khởi hôn trầm thụy miên , 
— Hoặc đã sinh nay liền đoạn diệt , 
— Đã đoạn diệt, sau sẽ không sinh . 
Vị ấy tuệ tri tự mình 
Biết rõ diễn biến phát sinh trong lòng . 
*- Hay nội tâm bên trong Trạo hồi 
Tuệ tri rằng :“ Trạo hồi trong tôi °, 
“ Không có trạo hồi trong tôi ” 
Những điều như thế tức thời tuệ tri . 
— Chưa trạo hối, nay thì sinh khởi , 
— Đã sinh khởi, nay đoạn diệt TỒi, 
— Trạo hồi đã đoạn diệt rồi 
Sẽ không sinh khởi ở thời tương lai. 
* Nội tâm này có Nghi, biết chắc : 
° Nội tâm tôi quả thật có nghi ', 
° Nội tâm tôi không có nghi `, 
— Nghi chưa sinh khởi, nay thì sinh nhanh , 
— Nghi đã sanh, đến nay đoạn diệt , 
— Nghi đã diệt, tương lai không sinh . 
Vị ấy tuệ tri tự mình 
Biết rõ diễn biến phát sinh trong lòng . 


VỊ Tỷ Kheo tâm trong an lạc 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 446 


Quán pháp trên nội pháp hằng ngày 
Quán pháp các ngoại pháp đây 

Hay quán nội & ngoại pháp này có nên . 
Quán tánh sinh khởi trên các pháp 
Quán tánh diệt tận pháp có đây 

Hay quán sinh & diệt pháp này 
“ Đang có những pháp ở đây ` - tỏ bày 
Sống an trú như vầy chánh niệm 
Với hy vọng hướng kiếm dễ dàng 
Chánh niệm, chánh trí nghiêm trang 

Không nương tựa, không chấp toàn vật chỉ . 
Các Ty Kheo ! Vậy thì Phích-Khú 
Sống quán pháp đây đủ, suy tầm 

Đối với Triền Cái có năm : 
Tham dục, trạo cử, hôn trầm, sân, nghi. 
14. _ Các Tỷ Kheo ! Hướng đi tiếp nữa 
VỊ Phích-Khú chỉnh sửa tự tâm 
Đối với Thủ Uẫn có năm (7) 

Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức - nhằm quán nên 
Sống thường quán pháp trên các pháp 
Đối với các Thủ uân làm nền 

Thế nào là việc nói trên ? 

Tỷ Kheo suy nghĩ đến liền :! Sắc đây !” 

“ Đây sắc sinh và đây sắc diệt °, 

“ Đây là Thọ - thọ diệt, thọ sính ` 

“ Đây là Tưởng - tưởng diệt & sinh ` 
“ Đây Hành — hành diệt, hành sinh ° quá trình , 


(1): Năm Thủ Uẩn ( Upàdànakkhandha ) gầm : 
Sắc ( rùpa ), Thọ ( vedanà ), Tưởng ( sannà ), Hành 
( sankhàrà), Thức ( vinnàna ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 447 


“ Đây là Thức - thức sinh, thức diệt ˆ. 
Vị ấy biết quán pháp cần chuyên 
Trên các nội & ngoại pháp riêng 
Hay cả nội, ngoại pháp liền quán ra. 
Sống quán tánh pháp qua sinh khởi 
Quán tánh tới diệt tận pháp đây 
Hay sống quán tánh cả hai 
Sinh khởi & diệt tận pháp này, quán ngay . 
“Có những pháp ở đây ' — Phích-Khú 
Sống an trú, chánh niệm như vầy 
Với hy vọng hướng đến ngay 
Chánh trí, chánh niệm — không rày tựa nương 
Không chấp trước mọi đường thế sự 
Vị Phích-Khú quán pháp đủ đây . 
Quán pháp trên các pháp này 
Đối với Thủ Uần hăng ngày tiếp giao . 


15. Các Tỷ Kheo ! Nói vào điểm khác 
Tỷ Kheo sống quán pháp hăng ngày 
Với sáu Nội & Ngoại Xứ đây : (¡) 
Quán pháp trên các pháp này ra sao 2? 
Các Tỷ Kheo ! Biết vào điều thật 
Về đôi Mắt & các Sắc đương thì 
Do duyên hai pháp đồng qui 
Kiết sử sinh khởi, tuệ tri tự mình . 
— Với kiết sử chưa sinh - sinh khởi, 
— Kiết sử sinh - nay tới diệt ngay , 


(1) : Sáu Nội và Ngoại. Xư ( Salàyatana ) :do sáu Căn và sáu 
Trân duyên hợp : mắt với sắc, tai với tiếng , mũi với hương, 
lưỡi với vị, thân với xúc chạm, (tâm) ý với các đối tượng 
của tâm ( pháp ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 448 


— Kiết sử đã được diệt đây 
Sẽ không sinh khởi ; vị này tuệ tri. 
Cũng như vậy, tuệ tri các loại : 
Tai với Tiếng , Mũi lại với Hương , 
Lưỡi duyên với VỊ tinh tường , 
Ý duyên với Pháp , Xúc thường với Thân . 
Hai pháp cân có duyên nôi kết 
Nên vị ây nhận biết, tuệ tri 
— Kiết sử sinh khởi tức thì, 
— Đã được đoạn diệt sau kỳ khởi xong, 
— Đã đoạn diệt và không sinh nữa . 
Vị Tỷ Kheo hằng bữa tuệ tri 
Trên các nội & ngoại pháp tri 
Hay cả nội, ngoại pháp thì quán ra 
Sống quán tánh pháp qua sinh khởi 
Quán tánh tới diệt tận pháp đây 
Hay sống quán tánh cả hai 
Sinh khởi & diệt tận pháp này, quán ngay . 
“Có những pháp ở đây ' — Phích-Khú 
Sống an trú, chánh niệm như vầy 
Với hy vọng hướng đến ngay 
Chánh trí, chánh niệm — không rày tựa nương 
Không chấp trước mọi đường thế sự 
Vị Phích-Khú quán pháp đủ đây . 
Quán pháp trên các pháp này 
Sáu Nội Ngoại Xứ hằng ngày tiếp giao . 
I6. Các Tỷ Kheo ! Nói vào điểm khác 
Tỷ Kheo sống quán pháp hăng ngày 
Với Bảy Giác Chi * pháp đây 
(*) : Xem chú thích trang kê. 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 449 Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 450 


Quán pháp trên các pháp này ra sao ? Quán tánh tới diệt tận pháp đây 
Vị Tỷ Kheo biết vào một điểm Hay sống quán tánh cả hai 
*- Nội tâm mình có Niệm giác chi, Sinh khởi & diệt tận pháp này, quán ngay . 
Tuệ tri có Niệm giác chi “Có những pháp ở đây ' — Phích-Khú 
Hay là không có, tuệ tri rõ ràng . Sống an trú, chánh niệm như vầy 
— Niệm giác chi hiện đang sinh khởi, Với hy vọng hướng đến ngay 
— Đã sinh khởi, nay được tu trì, Chánh trí, chánh niệm — không rày tựa nương 
Tỷ Kheo vị ấy tuệ tri. Không chấp trước mọi đường thế sự 
* Tiếp tục Trạch Pháp giác chi đồng thì , Vị Phích-Khú quán pháp đủ đây . 
* Nội tâm có Giác chi Tinh Tắn,, Quán pháp trên các pháp này 
* Nội tâm dẫn tới Hỷ giác chi, Bảy Giác Chi đó hằng ngày tiếp giao . 
° Hay có Khinh An giáccM, = 17. _ Các Tỷ Kheo ! Nói vào điểm khác 
W Nội tâm có Định giác chỉ : chăng lâm. Tỷ Kheo sống quán pháp hằng ngày 
' Xã giác CÌN HỘI DI mình bi 2 P Với Bốn Sự Thật (¡) thắng ngay 
Tuệ trí m. li Có bảy Giác Chi ân Quán pháp trên các pháp này ra sao ? 
_ Hay ” không có bảy giác chỉ ”. Vị Tỷ Kheo biết vào chỉ tiết 
— Giác chi bảy loại đông thì chưa sinh Như thât biết -& Đây Khổ ” ở đời 
Nay thình lình chúng liên sinh khởi . Đây Tập „ Diệt , Đạo đồng thời 
— Bảy giác chỉ đã khởi sinh nhanh Là Tứ Diệu Đế /¡;- Trời, người kính tin. 
_ Nay được tụ tập viên thành : Trên hành trình Tỷ Kheo quán chiếu 
"bì na S00 00296740 Án * Khổ Thánh đế được hiểu thế nào ? 
Sông quán pháp trên thì nội pháp , Sinh, Già, Bệnh, Chết 2), khổ sầu 
Sông quán pháp ngoại pháp hòa hài, Bi, Ưu, Não hại, Mong cầu không xong . 
Hay sông quán pháp cả hai Là Khô trong năm phần Thủ uẫn . 
NI 1A6 D00 00Đ ni DĐ 0D chien — Hãy nghị luận thế nào là Sinh ? 
ĐỀU Dư At(bIEH1 DAp AnEiSA0E H0 tron tri mỗi hạng chúng sinh 
* Thất Giác Chỉ ( Bojjhanga ): 1) Niệm giác chỉ ( Safi ), (D: Bấn $ư Thật hay Tứ Diệu Đẻ Tan) Su Su Ït 


2) Trạch pháp giác chỉ ( dhammavicaya ), 3) Tình tấn giác n2 Si Rỹ 2P 2050 
chỉ ( Viriya ), 4) Phi giác chỉ ( Phi), 5) Khinh an giác tá 4 0 0E s14 cai 0A 06001061012100101006 1528/00/65 
chỉ ( passadhi ), 6) Định giác chỉ ( samàdhi ), 7) Xả giác Lài ÐĐ “o Ð - ( Ác: 2 ) Đa - ¬- 3 
chỉ ( Upekkhà ). (2) : Sinh ( Jjàti ), Già ( jarà ), Bệnh ( vyàdhi ), Chết ( marana ). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH - 451 Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 452 


Trong từng giới loại, xuất sinh, xuất thành Dù nhỏ lớn cũng gọi là Bi. 
Hay xuất sản, tái sinh của họ — Các Tỷ Kheo ! Khổ là chỉ 2 
Sự hiện có các Uân từng phân Đau khổ thân thể , chẳng gì vui an 
Với sự hoạnh đặc các căn Không sảng khoái về thân mọi chỗ 
Tỷ Kheo ! Như vậy gọi răng sự Sinh . Sự đau khổ cảm thọ do thân 
— Còn hiểu tỉnh thế nào Già Lão Bực bội cảm thọ do thân - 
Sự niên lão mỗi hạng chúng sanh Như vậy là khô , muôn phân bât an . 
Trong từng giới hạn, hình thành. — Lại nói sang Ưu là sao đó ? 
Trạng thái hủ hoại , rụng răng, da môi Các Tỷ Kheo ! Đau khô về Tâm 
Căn suy đôi , mặt mờ, tóc bạc Sự không sảng khoái về tâm 
Là tuôi hạc , như vậy là G1à . Đau khổ cảm thọ do tâm , âm thầm 
Này các Tỷ Kheo ! Nói qua Không sảng khoái do tâm cảm thọ 
— Thế nào là Chết , xảy ra mọi người 2 Các Tỷ Kheo ! Gọi đó là Ưu. 
Mỗi chúng sinh từng nơi g1ới loại — Não là sao ? Các Tỷ Khưu ! 
Khi thân hoại , tạ thê , tử vong Ai gặp tai nạn thường lưu khổ sầu 
Sự chêt hay sự diệt vong Ai cảm thọ sự đau khổ ấy 
Các Uân tận diệt , bỏ xong thây này , Họ cảm thấy áo não, bi ai 
Các Tỷ Kheo ! Như vây là Chêt . Thất vọng, tuyệt vọng kéo đài 
— Còn phải biết thế nào là Sầu ? Như vậy là Não , u hoài khổ đau . 
Những ai gặp tai nạn nào , — Như thế nào Cầu Bất Đắc Khổ ? 
Những ai cảm thọ sự đau khô nào, Các Tỷ Kheo ! Ở chỗ chúng sanh 
Sự sâu muộn, lo âu, khổ não Đã bị chỉ phối do Sanh 
Đã gây tạo ; gọi đó là Sâu . Nên đã khởi sự chí thành cầu mong : 
— Các Tỷ Kheo ! BI là sao ? “ Ta cầu mong Sanh không chỉ phôi 
Những ai từng đã gặp vào nạn tai Mong rằng ta thoát lỗi thác sanh . 
Tai nạn này hay tai nạn khác Nhưng mong cầu ấy không thành 
Hoặc cảm thọ bi đát, khổ đau Cầu bất đặc khô sẵn dành trải qua. 
Bi ai , bi thảm, buồn rầu Hoặc chúng sanh bị Già, Bệnh, Chết 
Than van, khóc lóc, muộn sầu không nguôi . Sâu, Bi, Khổ, Ưu, Não hoành hành 


Sự thống thiết, bùi ngùi đau đớn Chỉ phối tất cả chúng sanh 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 453 Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 454 


Nên đã khởi sự chí thành cầu mong : Tham ái khi nghe, thấy, ngửi hương 
“ Ta cầu mong mọi điều vừa kế Xúc chạm, nếm vị , pháp tường 
Không chi phối ta, để vui an Sắc, thinh, vị, xúc, pháp, hương — sáu trần 
Già, bệnh, chết khổ mọi đàng Sự tham ái đần dần sinh khởi 
Sâu, bi, ưu, não hoàn toàn dứt ngay . Và sinh khởi, an trú ở đây . 
Mong cầu này vốn không sao đạt Ở đời Nhãn Thức biết ngay 
Gọi là “ cầu bất đắc khổ ° đây . Nhĩ, tỷ , thiệt thức cũng rày biết qua 
Tóm lại, năm Thủ Uẫn này Rồi thân thức, dần đà ý thức 
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đây khổ đau . Cả sáu thức thân ái sắc này 
I9. * Các Tỷ Kheo ! Thế nào Tập Đề ? Ra HD 0U ai 
Nguyên nhân nào khiến để khổ đau 2 Sinh khởi, an trú nơi này ái tham . 
Tái sanh , tham ái , tìm cầu Rồi Nhãn Xúc làm đam mê mắt 
Câu hữu với hỷ , tham vào mọi nơi Nhị, tỷ , thiệt xúc : sắc thân thương 
Như dục ái, đồng thời hữu ái Thân xúc, ý xúc cũng tường 
Vô hữu ái ... các loại ái này, Là sắc khả ái dân đường ái tham 
Các Tỷ Kheo ! Phải biết rày Khi sinh khởi và an trú đây . 
Tham ái sinh khởi đủ đây ở đầu ? Nhãn xúc ấy sở sanh thọ ngay 
An trú đâu khi cân an trú ? Nhĩ, tỷ , thiệt xúc cũng tày 
Các Sắc gì thanh tú đáng yêu Đầu sở sanh thọ , sắc này thân thương . 
Sắc gì thân ái, mỹ miều Sắc khả ái dẫn đường tham ái 
Khiến sự tham ái thuận chiều khởi sanh Rồi tham ái sinh khởi, trú an 
Khi khởi sanh thì sanh ở đấy Ở đấy sinh khởi, trú an. 


Khi an trú cũng vậy, nơi này . `. .. : _ : ỹ 
_.. 4 ỞƠ đời Sắc Tưởng, sắc càng đáng yêu 


Sắc gì khả ái đăm say Thinh, hương, vị tưởng - đều khả ái 
Con Mắt là sắc điểm này đáng yêu Xúc, pháp tưởng - sắc lại đáng yêu 
Là thân ái, nuông chiêu biết tới Tham ái này sinh khởi nhiều 
Rồi Ý, tai, mũi, lưỡi và thân Hay khi an trú cũng đều ở đây . 


Là Sắc khả ái muôn phần 
Tham ái sinh khởi dân dân từ đây . 
Khi an trú ở ngay tại đây . 


Các Sắc tư, ái , tâm và tứ 
Hay : tư, tâm, ái, tứ vê Thanh 
Hương tư, ái , tứ và tâm 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 455 Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 456 


Rồi đến Vị - Xúc ái , tầm, tứ, tư Rồi sáu xúc cũng lại là nhân 
Cả Pháp tư, ái , tầm, tứ loại Nhãn xúc , nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
Đều là sắc thân ái, đáng yêu Rồi cùng ý xúc với phần sắc riêng 
Tham ái này sinh khởi nhiều Đều khả ái , có duyên như vậy , 
Hay khi an trú cũng đều ở đây . Tham ái này ở đấy xả ly 
20. Các Tỷ Kheo ! Như vầy Diệt Đế Diệt trừ ở đây tức thì . 


Nhãn xúc sở sanh thọ vì thấy qua 
Không luyến tiếc tham ái này THOẠI Làn HHỜU g DI 
Xã ly, giải thoát khỏi rầy ái tham . DHTN SE 0Y.CMHE-MDLIDDHIRION 
Các Tỷ Kheo ! Ái tham ly xả Na... 
Thì xả ly tắt cả ở đâu 2 Là sắc khả ái nêu lên mọi thì 


Sự diệt tận không để đắm say 


Khi diệt trừ, diệt trừ đâu ? Ð TH] HÀ) nộ Di th 
Ở đời , các loại sắc nào đáng yêu ? Khi diệt trừ ở đây, ức. phân. 
Sắc khả ái khiến đều tham ái Sáu Tưởng tương đông sáu Trân 
Tham ái này khi phải xả ly Sắc tưởng, thanh tưởng rồi dần Vị, hương 
Xả ly ở đấy tức thì Xúc, pháp tưởng - sắc thường khả ái 
Diệt trừ ở đấy chắng chỉ diên trì . Tham ái này khi phải xả ly 


Xả ly ở đây tức thì 
Diệt trừ ở đấy , chăng chỉ phải lầm . 
Các Sắc tư, ái, tầm và tứ 
Hay : tư, tầm, ái, tỨ về Thanh 
Hương tư, ái, tứ và tầm 
Rồi đến Vị - Xúc tứ, tầm, ái, tư 
Cả Pháp tư, ái, tầm, tứ loại 
Đều là sắc khả ái mọi thì 


Ở đời có Sắc gì thân ái ? 
Mắt là sắc thân ái, đáng yêu 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý - đều 
Là sắc khả ái , sắc đều đáng yêu . 
Tham ái đều xả ly ở đấy 
Khi diệt trừ ở đấy , hiểu tường . 
Cả vị, xúc, sắc, thinh, hương 
Là sắc khả ái, thân thương mọi thì. 


1m... Tham ái ở đấy xã ly 
TINH Ho Ao VI DÔN Và nó trừ diệt tức thì ở đây „ 
Khi diệt trừ ở đây , hiệu thâm .. Các Tỷ Kheo ! Như vầy Diệt Đề 
Sáu thức là sắc âm thầm Hay Khổ Diệt Thánh Đề cũng là . 
Nhi, tỷ, thiệt, thân, ý — năm thức này n Bây giờ hãy đề cập qua 


Cùng nhãn thức - sắc đây khả ái. 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH _ 457 


Khổ diệt Đạo Đề , đó là tám chi 
Bát Chánh Đạo : Chánh tri kiến ấy 
Chánh tư duy, lại Chánh Ngữ này 
Chánh nghiệp, Chánh mạng rõ ngay 
Chánh tinh tân, Chánh niệm này kế sang 
Rồi Chánh định - Vẹn toàn Bát Chánh . 
* Thế nào Chánh tri kiến ở đây ? 
Các Tỷ Kheo ! Tri kiến này 
Nhận thức Khổ, Tập Đề ngay, rõ ràng 
Tri kiến sang Diệt và Đạo Đề 
( Là con đường Thánh Đề thoát mê ) . 
* Chánh tư duy là vẫn đề 
Suy nghĩ ly dục , nghĩ về không sân 
Lại suy nghĩ về phần bất hại 
Đó được gọi là Chánh tư duy . 
* Thế nào Chánh ngữ đồng thì ? 
Tự chế không nói láo vì hồ ngươi 
Không ác khẩu, không lời phù phiếm 
Không hai lưỡi, nói khiến hại người 
Đó là Chánh ngữ sáng ngời . 
* Thế nào Chánh nghiệp đề đời tịnh thanh ? 
Tự chế không sát sanh hại vật 
Không trộm cắp, không chuyện tà dâm 
Đó là Chánh nghiệp, an tâm . 
* Thế nào Chánh mạng , thân tâm nhẹ nhàng ? 


* Bát Chánh Đạo :]) Chánh tri kiến ( sammà ditthi ), 2) Chánh 

tư duy ( sammà samkappa ), 3) Chánh ngữ ( sammà vàcà ), 

4) Chánh nghiệp ( sammà kamu=nama ), 5) Chánh mạng 
( sammà Àja }) 6) Chánh tính tán ( sammà vàyàma ), 

7) Chánh niệm (sammà safi ), 3) Chánh định (sammà samàdlhi). 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH _ 458 


Hàng đệ tử đàng hoàng từ bỏ 
Sống tà mạng do có nghề làm 
Thuộc : sát, đạo, vọng, tửu, dâm... 
Sống băng chánh mạng, phải tầm nghề chân . 
* Thế nào là Chánh chân Tĩnh tấn 2 
— Các Tỷ Kheo ! Ác pháp chưa sinh , 
Khởi lên ý muốn tự mình 
Không cho ác pháp khởi sinh, kiên trì . 
— Với nỗ lực, quyết vì tỉnh tấn , 
Bắt thiện pháp, ác pháp đã sinh 
Khởi ý trừ diệt tận tình . 
—. Với các thiện pháp của mình chưa sanh , 
Khởi ý muốn pháp lành sinh khởi . 
— Các thiện pháp đã khởi sinh sang, 
Khởi ý tăng trưởng, trú an 
Không cho băng hoại, hoàn toàn mãn viên . 
Có nỗ lực tỉnh chuyên, trì chí 
Chánh tinh tấn là ý như vây . 
* Thế nào Chánh niệm ở đây ? 
Vị Tỷ Kheo ấy thắng ngay, tỉnh cần 
Thân trên thân vỊ này quán tưởng 
Tinh tấn hướng tỉnh giác, niệm lành 
Tham ưu chế ngự sẵn dành 
Quán thọ trên các thọ nhanh chắng lầm 
Quán tâm trên các tâm thuận hạp 
Quán pháp trên các pháp trải qua 
Tỉnh giác, chánh niệm an hòa 
Tham ưu chế ngự, gọi là Niệm chân . 
* Các Tỷ Kheo ! Về phần Chánh định 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 459 Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH -_ 460 


Là thế nào ? - Khi chính Tỷ Kheo Hay quán sinh & diệt trên rày pháp đây , 

— Ly dục, thiện pháp hành theo ' Có những pháp ở đây ° — Phích-Khú 
Ác bất thiện pháp thảy đều lánh xa. Sống an trú chánh niệm như vầy 

Thiền thứ nhất chứng và an trú Với hy vọng hướng đến ngay 

Một trạng thái đầy đủ an lành Chánh trí, chánh niệm đủ đây viên thông , 

Hỷ lạc do ly dục sanh Không nương tựa và không chấp trước 

Với tầm, với tứ khởi nhanh âm thầm. Mọi vật gì có được đời này 
— Tỷ Kheo tiếp diệt tầm, diệt tứ Quán pháp trên các pháp đây 

Chứng và trú vào Thiền thứ hai Với Bồn Thánh Đê , hằng ngày tư duy . 


Với trạng thái hỷ lạc đầy 
Do định sanh, không tứ hay không tâm 
Và nội tỉnh nhât tâm như vậy . 


22. _ Các Tỷ Kheo ! Kiên trì tu tập 
Bôn Niệm Xứ, đêu khăp bảy năm 
VỊ ây có thê chứng tâm 


— Ty Kheo ây trú xả, hỷ ly Một trong hai quả trổ mầm sau đây : 
Chánh niệm tỉnh giác, tuệ tri — Hoặc chứng ngay hiện thời Chánh trí, 
Thân cảm lạc thọ tức thì lâng lâng — Còn hữu dư, chứng vị Bắt hoàn (¡) 
Các bậc Thánh, hiển nhân gọi đủ ( A-Na-Hàm quả ) dễ dàng . 


Là “ xả niệm lạc trú ˆ, trải qua 


° Không cần lâu quá nếu càng cần chuyên 
Chứng và trú Thiên thứ ba. : H : bi 


Vị Tỷ Kheo thắng duyên tu tập 


— Tinh tấn thắng tiến - tức là Tỷ Khưu Bốn Niệm Xứ đều khắp Sáu năm 
Xả lạc, khô ; hỷ ưu tận diệt Năm, bốn, ba, hai, một năm 
Thiên thứ tư chứng biết, trú an Hoặc trong bảy tháng nhiệt tâm tinh cân 
Không khô, không lạc, lâng lầng Vị ấy sẽ tự thân chứng đắc 
Xả niệm thanh tịnh, gọi răng Định chân . Một trong hai quả rất tuyệt vời : 
Các Tỷ Kheo ! Tám phần Đạo Đế — Hoặc chứng Chánh trí hiện thời, 
Khô diệt Đạo Thánh Đề cũng là — Hữu dư y tại, chứng ngôi Bât hoàn . 
Như vậy, vị ây trải qua Đây chính là con đàng độc nhất 
Quán pháp nội & ngoại cùng là pháp đây , 
Hay cả hai : nội và ngoại pháp : (1): Quả vị thứ ba trong Tứ Thánh Quả Thỉnh Văn Giác là A- 


Na-Hàm ( Anàgàmi ) hay Bất Lai quả (Không sinh lại thế gian 
nữa mà sinh lên cung trời Tịnh Cư (Suddhàvàsa) đê tiêp tục fu 
Hay quán tánh diệt pháp đây , và nhập Vô Dự Niắt Bàn. 


Quán pháp sinh trên các pháp này , 


Trường Bộ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ MLH - 461 


Đem thanh tịnh đến tất chúng sanh 
Vượt khỏi sầu bi chăng lành 
Thành tựu Chánh lý, diệt ngành khô ưu 
Và Niết bàn vô ưu, chứng ngộ 
( Diệt hoàn toàn đau khổ, vô minh ) 
Là Tứ Niệm Xứ cao minh . 

( Chúng Tăng cần phải đinh ninh thực hành ). 
Đức Thế Tôn an lành thuyết giảng 
Giải lý nghĩa viên mãn, rõ ràng 

Chư Tỷ Kheo trong đạo tràng 
Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn . 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


+ 
+  % 


( Chấm dứt Kinh ĐẠI NIỆM XỨ - Mahà Satipatthàna-sưta ) 


